Cộng tính văn hóa và đặc tính WEIRD 


Iof2 


Kinh (ẽ 
và tư báo 


® line 
CƠ QUAN CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 





Cộng tính văn hóa và đặc tính WEIRD 
09:46|114/08/2021 


^ tf 


Trong một bài bình luận trên Tạp chí Nature vào năm 2010 có tiêu đề “Most people are not WEIRD” [1], phát triển từ 
một bài nghiên cứu trên Tạp chí Behavioral and Brain Sciences [2], Joseph Henrich, Steven .J. Heine và Ara 
Norenzayan đã đặt ra cụm từ WEIRD, viết tắt cho “Western, educated, industrialized, rich, and democratic” (phương... 


10 năm sau, tác giả chính, Joseph Henrich, xuất bản một cuốn sách với tựa đề “The Weirdest People in the World: How 
the West Became Psychologically Peculiar and Particularly Prosperous" [3]. Dựa trên hai bài viết đã 10 năm tuổi [1,2], 
Joseph Henrich mong muốn đưa ra một giải thích toàn diện về hai vấn đề: 





1) Các đặc điểm tâm lý và hành vi chính của nhóm WEIRD 
là gì? 


2) Tại sao những người này được phân loại vào nhóm THE WRE REsT 
WEIRD? 


Để giải quyết vấn đề đầu tiên, Henrich dựa trên các bài 

nghiên cứu sâu rộng về sự khác biệt giữa các nền văn hóa PE0PLE IÑ THE WRLD 
trong các đặc điểm tâm lý và hành vi, được dẫn đầu bởi 
các nhà nghiên cứu như Richard Nisbett với các khái niệm w dùu2Ùa-L& [2⁄4 : 
như “Địa lý của hệ tư tưởng” (Geography of thoughts) [4,5] 5 
hoặc “Các khía cạnh văn hóa của Geert Hofstede” 
(cultural dimensions) [6]. Dưới đây là một bản tóm tắt 
nhanh về những đặc điểm chính trong tâm lý học của 
nhóm WEIRD, theo .Joseph Henrich. 


/ 


Những người trong nhóm WEIRD thường đề cao chủ 
nghĩa cá nhân. Họ định dạng cá nhân như một cá thể với 
một tập hợp các thiên hướng cụ thể. Ví dụ: khi được yêu 
cầu điền vào chỗ trống “Tôi là __”, những người trong 


nhóm WEIRD có xu hướng viết “tò mờ”, “chăm chỉỶ'... trong H0W THE WEST BEUAME 
khi những người từ các nền văn hóa tập thể có xu hướng PSY0H0L06IBRLLVY PEDULIRR RND 


viết “cha” “mẹ”... Họ có thường có cảm giác tội lỗi hơn là 
xấu hổ, bởi cảm giác tội lỗi thường hướng vào cá nhân, PRBTIDULABLY PB0SPEB0US 
trong khi cảm giác xấu hổ hướng đến người khác. Nhóm 
WEIRD có điểm cao hơn trên thang đo vì xã hội phi cá In UTC nh n0. 670809. ve 
nhân (impersonal pro-sociality scale), tức là họ cố gắng 

tuân theo các nguyên tắc khách quan hơn là theo quyền J0SEPR HENRICH 
lợi nhất định của hoàn cảnh; họ thường tin tưởng vào 
người lạ và các tổ chức phi cá nhân và tập trung nhiều 
hơn vào trạng thái tinh thần (mental states) khi đưa ra 
phán quyết đạo đức. Lối nhận thức của nhóm WEIRD thiên về phân tích (analytic) hơn là tổng thể (holistic). Các luận 
điểm của cuốn sách được hỗ trợ tốt bởi dẫn chứng các nghiên cứu thực nghiệm. 











Để giải thích tại sao nhóm WEIRD lại có đặc trưng như vậy (khách quan, tính vì xã hội cao, tiết kiệm thời gian, đề cao tính 
cá nhân và thiên về phân tích), Henrich cho rằng sự thay đổi này là do quyết định của Nhà thờ Thiên chúa giáo đã cấm 
hôn nhân giữa các anh em họ từ năm 1000 đến 1500 sau Công nguyên. Điều này đã dẫn đến sự suy giảm của mạng lưới 
quan hệ họ hàng truyền thống, buộc mọi người phải phát triển các đặc điểm tâm lý và hành vi ở trên mà được cho là 
mang tính thích nghi cao hơn trong điều kiện tiếp xúc với người lạ trở nên thường xuyên hơn. Henrich sau đó lập luận 
thêm rằng, những đặc điểm này cho phép các cuộc Cách mạng Công nghiệp xảy ra ở xã hội châu Âu hơn là ở Trung 
Quốc hay xã hội Hồi giáo. Chúng cũng giúp phương Tây trở nên thịnh vượng và đổi mới hơn. 


Rõ ràng, Cách mạng Công nghiệp qua tường thuật của Herrich cũng khá là ^WEIRD”. Lối giải thích theo xu hướng văn 
hóa tất định (cultural deterministic) này rất đáng nghỉ ngờ, vì không ai có thể chắc chắn về mối quan hệ nhân quả giữa 
việc con người trở nên WEIRD và việc các quốc gia trở nên giàu có hơn và công nghiệp hóa hơn. Chúng ta sẽ không bao 
giờ biết được liệu cuộc Cách mạng Công nghiệp có xảy ra đơn thuần một cách tình cờ và buộc các đặc tính WEIRD phải 
phát triển bởi vì các đặc tính WEIRD giúp thích nghi tốt hơn trong môi trường công nghiệp hóa. Hoặc có thể có một chu 
trình hồi tiếp (feedbaok loop), tức là, khi xã hội trải qua một số thay đổi nhất định, nó có khả năng tạo ra những thay đổi 
khác nhất định. Ví dụ, khi mọi người bắt đầu có tư duy WEIRD thì xã hội sẽ mang tính tư bản, công nghiệp, chủ nghĩa tiêu 
dùng hơn và theo chu trình đó, buộc mọi người có nhiều đặc tính WEIRD hơn. Văn hóa, kinh tế, xã hội là những thực thể 
song hành cùng phát triển theo một quá trình phức tạp [7]. 


Những nhà phê bình cuốn sách của Henrich cho rằng, vấn đề nghiêm trọng nhất là sự thất bại trong việc giải thích những 
khía cạnh đen tối của nền văn minh WEIRD như phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa đế quốc, cướp bóc và diệt chủng. Henrich 
thừa nhận, có lẽ quá tùy tiện, rằng “có rất nhiều sách về những chủ đề đớ” trong chương sách cuối cùng [8]. Nếu chúng ta 
đồng ý về giải thích của Henrich thì buộc phải kết luận rằng tính vì xã hội phi cá nhân (impersonal pro-sociality) của 
WEIRD chỉ dành cho người châu Âu khi họ mới bắt đầu chinh phục bên ngoài lục địa của mình. 


Nếu các nguyên tắc công bằng được coi trọng như vậy trong tâm lý WEIRD, thì làm thế nào chúng ta giải thích chủ nghĩa 
gia đình trị được thể hiện bởi Trump hoặc Boris .Johnson và vô số các chính trị gia phương Tây khác [8]? Công bằng mà 
nói, Henrich đã đưa ra quan điểm rằng, dưới lăng kính chuẩn mực của chính họ, nhóm WEIRD có xu hướng nhận định, 
điêu gì tốt hay xấu đối với họ cũng sẽ là tốt hoặc xấu tương tự đối với người khác. 


https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(@/print_ articlef&xi=18864 


8/14/2021, 10:21 AM 


Cộng tính văn hóa và đặc tính WEIRD 


2of2 


Vấn đề sâu xa hơn trong lập luận của Herrich là việc xử lý quá trình tinh thần của việc tiếp nhận các giá trị văn hóa là tĩnh 
chứ không phải động. Henrich đã cho rằng, tất cả các đặc điểm tâm lý đều nằm trong một phổ. Ví dụ, phong cách tư duy 
phân tích ở một bên và phong cách tư duy tổng thể ở bên kia, và cách suy nghĩ nhị phân này đánh giá thấp quá trình 
động của các hệ giá trị. Nó cho phép các hệ giá trị mâu thuẫn lẫn nhau cùng tồn tại trong văn hóa và tâm trí của một 
người [9,10,11]. Để đạt được điều này, tốt hơn chúng ta nên coi trí óc như một miếng mút (sponge) liên tục thực hiện quá 
trình nạp xả (the mindsponge process): thu nhận, đánh giá, lọc, loại bỏ và bổ sung các giá trị văn hóa [12,13]. Có một tập 
hợp các giá trị cốt lõi thực hiện việc lọc đó, khi các giá trị mới được lõi này tiếp nhận thành công, tâm trí sẽ sử dụng lõi 
mới để liên tục đánh giá và lựa chọn các hệ giá trị phù hợp. Suy nghĩ theo cách này, việc phân loại nhị phân các giá trị đối 
lập được cung cấp bởi các nhà tư tưởng WEIRD như Herrich là quá tuyến tính. Trong thực tế, tâm trí năng động và phi 
tuyến tính hơn, vì các giá tri mâu thuẫn đều có thể được điều chỉnh để có thể được dung nạp trong cá tính hoặc tâm trí 
của một người. 


Chúng ta có thể thấy ví dụ cực đoan của quá trình này giữa những người ủng hộ Trump trong nhóm WEIRD. Mô hình nạp 
xả (mindsponge) cho phép chúng ta hình dung một tâm trí chứa đựng các giá trị mâu thuẫn theo những cách khác nhau: 
chẳng hạn, nó có thể có cốt lõi của phong cách tư duy phân tích và ở ngoại vi là phong cách tư duy tổng thể; hoặc nó có 
thể di chuyển linh hoạt giữa hai phong cách tùy thuộc vào hoàn cảnh và bối cảnh văn hóa xã hội, khi một phong cách có 
thể trở nên năng động hơn phong cách kia [9,10,14]. 


Dựa trên lý thuyết này, ta có thể thấy có khả năng để phi-WEIRD-hóa cách suy nghĩ của chúng ta về hành vi và tâm lý của 
con người trong tương lai. Bản thân quá trình sẽ yêu cầu chúng ta gạt bỏ các lý thuyết cũ, đến mức cần kích hoạt quá 
trình mindsponge [12,15] trên diện rộng. Chấp nhận từ bỏ một hệ tự tưởng đã đi sâu vào cốt lõi là việc rất khó, những nhà 
nghiên cứu xã hội và nhân văn cần là những người tiên phong trong quá trình này bằng cách vận dụng các lý thuyết mới 
và đảm bảo sự minh bạch [16]. Việc này cũng giúp đảm bảo hiệu quả trong chi phí trong quá trình làm khoa học [17]. 


References 


1. Herrich, .J, Heine, S. J, & Norenzayan, A. (2010). Most people are not WEIRD. Nature, 466(7302), 29-29. 
doi:10.1038/466029a 


2. Henrich, .J., Heine, S. .J., & Norenzayan, A. (2010). The weirdest people in the world? Behavioral and Brain Sciences, 
33(2-3), 61-83. doi:10.1017/S0140525X0999152X 


3. Henrich, .J. (2020). The WEIRDest people in the world: How the West became psychologically peculiar and particularly 
pDrosperous. London: Farrar, Straus and Giroux. 


4. de Oliveira, S., & Nisbett, R. E. (2017). Culture changes how we think about thinking: From “Human Inference” to 
“Geography of Thought”. Perspectives on Psychological Science, 12(5), 782-790. 


S. Nisbett, R. (2004). The geography of thought: How Asians and Westerners think differently... and why. New York: 
Simon and Schuster. 


6. Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing cultures: The Hofstede model in context. Online readings in psychology and 
culture, 2(1), 2307-0919.1014. 


7. Phạm Minh Chính, Vương Quân Hoàng. (2009). Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và đột phá. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà 
Nội. 


8. Guyatt, N. (2020). The Weirdest People in the World review — a theory-of-everything study. The Guardian. Retrieved 
January 11, 2021 from https:/www.theguardian.com/books/2020/nov/20/the-weirdest-people-in-the-world-review- 
a-theory-of-everything-study 


9. Vuong, Q.-H., Bui, Q.-K., La, V-P, et al. (2018). Cultural additivity: behavioural insights from the interaction of 
Confucianism, Buddhism and Taoism in folktales. Palgrave Communications, 4(1), 143. doi:10.1057/s41599-018-0189-2 


10. Vuong, Q.-H., Ho, M.-T., Nguyen, H.-K. T., et al. (2020). On how religions could accidentally incite lies and violence: 
folktales as a cultural transmitter. Palgrave Communications, 6(1), 82. doi:10.1057/s41599-020-0442-3 


11. Vuong, Q.-H., Bui, Q.-K., La, V.-P, et al. (2019). Cultural evolution in Vietnam early 20th century: A Bayesian networks 
analysis of Hanoi Franco-Chinese house designs. Social Sclences & Humanities Open, 1(1), 100001. doi:https://doi.org 
/10.1016/J.ssaho.2019.100001 


12. Vuong, Q. H. (2016). Global mindset as the integration of emerging socio-cultural values through mindsponge 
processes: A transition economy perspective. In .J. Kuada (Ed.), Global Mindsets: Exploration and Perspectives (pp. 
109-126). London: Routledge. 


13. Vuong, Q. H., & Napier, N. K. (2015). Acculturation and global mindsponge: an emerging market perspective. 
International Journal of Intercultural Relations, 49, 354-367. 


14. Smail, S., & Blanc, J. (2021). Mental health during COVID-19: Tam Giao and Vietnams response. Frontiers in 
Psychiatry, 11(1507). doi:10.3389/fpsyt.2020.58961 


15. Vuong, Q.-H. (2021). The semiconducting principle of monetary and environmental values exchange. Economics and 
Business Letters, 10(3), 1-9. 


16. Vuong, Q.-H. (2020). Reform retractions to make them more transparent. Nature, 582(7811), 149. doi:https://doi.org 
/10.1038/đ341586-020-01694-x 


17. Vuong, Q.-H. (2018). The (ir)rational consideration of the cost of science in transition economies. Nature Human 
Behaviour, 2(1), 5-5. doi:10.1038/s41562-017-0281-4 


Hồ Mạnh Tùng, Lê Bùi Ngọc Thăng 


URL: https://kinhtevadubao.vn/cong-tinh-van-hoa-va-dac-tinh-weird-18864.html 


© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 


https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(/print_ articlef&xi=18864 


8/14/2021, 10:21 AM 


